SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH 

TRƯ ỜNG THPT TRẦN PHỦ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 


ĐÈ THI KSCL HỌC KỲ I LỚP 12 
NĂM HỌC 2017-2018 

Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút không kê phát đê 

Mã đề thi: 01 


I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

' X — I - 3 \ 

Câu 1. Cho hàm sô y — . Mệnh đê nào sau đây đúng? 

X + 1 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng Ị — oo; — 1). 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng Ị — oo; — lj. 

Câu 2. Cho hàm số y — f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. 


Hàm sô y — f(x) có bao nhiêu điêm cực đại trên khoảng (a;b)? 


B. Hàm số nghich biến trên R. 
D. Hàm số đồng biến trên R. 

yf 


A. 2. 
C. 4. 


B. 3. 
D. 5. 


Câu 3. Đường thắng có phưong trình nào sau đây là tiệm cận đứng 


, r _ 3 

của đồ thị hàm số y — ——— ? 

x + 2 


A. X = 3. 



B. x = -2 


c.yml 


Câu 4 . Đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. 
Đó là hàm số nào? 

A. y = —x 3 + 3x + l. B. y = X 3 


D. y = 

2 


c. y = X 4 — X 2 + 1. 


D. 


y = 


3x + 1 . 
2x + 1 
X + 1 


1 

Câu 5. Tìm tập xác định D của hàm số y = ịx — 1J 5 . 

A. D = R. B. D = R\[ l}. C. Ư = (l;+oo). 

Câu 6. Cho a là số thực dương khác 1. Tính T = log a a.ịíã. 



A. T = 


1 


B. T = -. 
4 


C. T = Ư 
3 


Câu 7. Tính đạo hàm của hàm số y = e x + ln X. 

1 „ „ e 


A. D = e x -~. 

X 


B. D = — 

X 


r-v X . x 

D = e + — 


D. 


D. D = e x +-. 

X 


D. X < 


Câu 8. Giải bất phương trình log 1 (2x — lj < 1. 

2 

A. X >— . B. X > — _ c. X < — _ 

4 3 ■ 4 • 

Câu 9 . Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề nào sai? 

A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi. 

B. Khối chóp tam giác có tất cả các cạnh bằng nhau là kh ối đa diện đều. 

C. Khối chóp tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau là khối đa diện đều. 

D. Khối lập phương là khối đa diện đều. 


3 • 


1 












Câu 10. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y — \[x + 1 + \l 3 — X. 

A. M = 2. B. M = 2 V 2 _ c. M = 2S. D. M = 1. 

Câu 11. Công thức nào sau đây là công thức tính thế tích khối trụ có diện tích đáy là B ,chiều cao h? 


A. V = h.B. 


B. V = =-h.B. 
3 


V = h.B . 
3 


D. V = 2hB. 


Câu 12. Cho ịH j là khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Thể tích của ịHj là. 

5 Vã _ „ a 3 V3 _ T , a 3 .v3 


A. V = 


*V 3 


B. y = 


c.v = 


D.v = 


4 2 6 3 

Câu 13. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết AB=a, BC=2a. SA vuông 

_ ' _ • / A OA r _ T'..t il. Ậ i' .1. 1 ' .1. _ 1 ' _ _ _ 


góc với (ABC), SA=5a. Tính thê tích hình chóp the a. 

10a 3 


A.v — lOa 


B. V = 


c. V = 


5 a 3 


3 3 

Câu 14. Cho khối nón có bán kính đáy r = 2, chiều cao h = 5. Tính thế tích khối nón đó. 


D.v = 5 a 3 


A. V = 1Ũ7Ĩ. 


B. V = 207T. 


c. V = 


207r 


D. V = 


1Ũ7T 


3 3 

Câu 15. Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và AA’= 2a. Tính 

it.t. _ _ 1. 1- ' 1 i . ! I.v.l. 1. Ạ.. A A ") T~t 9 "i il 


diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiêp hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo a. 


A. 5 = 2V2: 


7T0 2 . 


B 


. 5 


7 ra 2 . 


c. 5' = ^ 


7ra 2 . 


D. 5 = 




7 ra“ 


Câu 16. Cho hình lập phuong có cạnh bằng a. Tính diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phuong đó theo a. 

47Tữ 2 


A. s — 47T à . 


6.5* = 7 ra . 


c. s — 2na . 


D. s = 


Câu 17. Cho hình chóp tam giác S.ABC có thể tích là V. Gọi M,N,P lần luợt là trung điểm của SA,SB,SC . 
Thể tích của khối đa diện P.ABNM là. 


A. ị. 

8 


B. 


V 


c. K. 


D. 


5V 


Câu 18. Điếm nào sau đây là tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 


hx + 6 


2 — X 

D. iv(l;3)_ 


với đuờng thẳng d: y — x+17 


A. A(-2;l) B. m(- 2; — 1)_ c. p(2;-l). 

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị tham số m đế hàm số y = X 3 + 3x 2 + 3 mx + 5 đồng biến trên R. 

A. m < 1 . B. m > 1 . c. m > 1 . D. m <1 

Câu 20. Ông Nam gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với hình thức lãi kép 0,5% /tháng. Hỏi Ông Nam cần gửi ít nhất 
bao nhiêu tháng thì đuợc số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 12 triệu đồng ?(biết rằng Ông Nam chỉ đến ngân hàng 
rút tiền khi số tiền đã nhiều hơn 12 triệu đồng) 

A. 35 tháng. B. 36 tháng. c. 37 tháng. D. 38 tháng. 

II - PHẦN Tự LUẬN (5 điểm) 


Câu 1. Giải phuơng trình 2 X+1 — 8. 

Câu 2. Giải phuơng trình log 9 \2x — 6J = 3. 

Câu 3. Tìm cực trị của hàm số y = X 3 - 3x 2 + 4 . 
Câu 4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y — 


X — 1 

X + 4 


trên 


0;2 


Câu 5. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chủ nhật, AD= 3a, BD=5a . SAB nằm trong mặt phang 
vuông góc với đáy và tam giác SAB cân tại s. Mặt phang (SBD) tạo với đáy một góc 60°. Tính thế tích 
hình chóp theo a./ 

-Hết- 


2 




ĐÁP ÁN MÃ ĐÈ 01 



■Hết- 


3 






























































